GIÁO PHẬN VINH 
TÒA GIÁM MỤC XÃ ĐOÀI 


Số: 0517/TB-TGM 


Xã Đoài, ngày 21 tháng 04 năm 2017 


THÔNG BÁO 


Lễ Truyền chức Phó tế cho 4 Đại Chủng sinh khóa XI 


Kính gửi: Quý Cha, quý Chủng sinh, quý Tu sĩ và toàn thể cộng đồng Dân Chúa Giáo 
phận Vinh, 

Tôi vui mừng thông báo cho Anh Chị Em biết, vào lúc 7g00’ thứ Ba, ngày 02 tháng 
05 năm 2017, tại Nhà thờ Giáo xứ Văn Hạnh, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám 
mục Phụ tá sẽ truyền chức Phó tế cho các Đại Chủng sinh có tên sau đây: 


TT 

Tên Thánh & Tên Họ 

Tên 

Ngày Sinh 

Nguyên Quán 

1 . 

Martinô Nguyễn Văn 

Bé 

15/10/1981 

Gx. Văn Hạnh, Hà Tĩnh 

2. 

Giuse Nguyễn Văn 

Dũng 

25/12/1980 

Gx Hội Yên, Nghệ An 

3. 

Antôn Tô Quang 

Hùng 

10/06/1983 

Gx. Kẻ Mui, Hà Tĩnh 

4. 

G.B. Cao Xuân 

Trường 

27/03/1974 

Gx. Tràng Lưu, Hà Tĩnh 


Xin quý Cha và toàn thể Anh Chị Em hiệp ý cầu nguyện cho quý Thầy được xứng đáng 
lãnh nhận Chức thánh. Xin cũng cầu nguyện cho Giáo phận và cho tôi nữa. 

Thân ái trong Chúa Kitô, 


GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH 



* Plĩaơtr X g u y ễ n Thái Họp 


